Trung Tâm Gia Sư Kim Chỉ 
Toán tư duy là gì? Tầm quan trọng của học toán tư duy? 


Toán tư duy là khả năng sử dụng các kỹ năng và khái niệm toán học để giải 
quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc. Nó bao gồm khả năng phân tích 
và giải quyết các vấn đề phức tạp bằng cách sử dụng các phép tính, quy tắc và 
khái niệm toán học. 


Môn học này đòi hỏi sự tập trung cao độ, suy luận logic và khả năng vận dụng 
các phương pháp giải bài toán một cách sáng tạo, linh hoạt. 


Toán tư duy được coi là một kỹ năng quan trọng trong giáo dục và được giảng 
dạy ở nhiêu trường học. Bài tập toán tư duy giúp trẻ em phát triên kỹ năng tư 
duy logic, kỹ năng giải quyêt vân đê và phân tích. 

Hơn nữa, đây cũng là một trong những kỹ năng cần thiết để thành công trong 


nhiều ngành nghề, bao gồm khoa học máy tính, kỹ thuật, kinh doanh và tài 
chính. 


Cách học toán tư duy hiệu quả cho trẻ em 


1. Toán tư duy học khó hay dễ 


Toán tư duy có thể khó hay dễ tùy thuộc vào mỗi em. 


Trung Tâm Gia Sư Kim Chỉ 


Đối với trẻ yếu môn toán, việc học toán tư duy có thể sẽ rất khó khăn vì nó đòi 
hỏi kỹ năng và khả năng tư duy logic cao hơn.Tuy nhiên, nêu các em đam mê và 
chăm chỉ luyện tập thì vân có thê cải thiện được kêt quả học toán của mình. 


Đối với trẻ yêu thích môn toán và có nền tảng vững chắc về các khái niệm cơ 
bản, việc học toán tư duy có thê dễ dàng hơn vì các em có thê nắm bắt các khái 
niệm mới một cách nhanh chóng và áp dụng chúng để giải quyết các vấn đề 
phức tạp. 


Tóm lại, để học toán tư duy với nỗ lực và luyện tập không ngừng, bắt kỳ ai cũng 
có thê phát triên khả năng tính nhâm của mình. 


2. Phân biệt toán tư duy và toán thông thường 


Toán tư duy và toán thông thường là hai phương pháp học toán khác nhau 
nhưng không thê khẳng định là phương pháp nào khó hơn. 


Toán tư duy đòi hỏi khả năng tư duy logic, phân tích và giải các bài toán phức 
tạp hơn so với toán thông thường. 


Điều này buộc trẻ phải tập trung hơn vào quá trình giải quyết vẫn đề và áp dụng 
các kỹ năng, khái niệm toán học đề tìm ra giải pháp. 


Trong khi môn toán thông thường tập trung nhiều hơn vào việc học các khái 
niệm và phép toán cơ bản, đồng thời yêu cầu các em phải nắm vững kiến thức 
cơ bản trước khi có thể giải quyết các khái niệm và phép toán phức tạp hơn. 


Cả hai môn học này đều đòi hỏi trẻ phải nỗ lực và thực hành để nắm vững các 
khái niệm và kỹ năng toán học. 


“ 


3. Có những cách học toán tư duy nào hiệu quả š 


Trung Tâm Gia Sư Kim Chỉ 


3.1. Học cách giải quyết vấn đề 

Toán tư duy đòi hỏi khả năng giải quyết các vẫn đề phức tạp bằng cách sử dụng 
các phép tính, quy tắc và khái niệm toán học. Trẻ em nên học cách phân tích và 
giải quyêt vân đê một cách có hệ thông và logic. 


3.2. Luyện tập thường xuyên 


Như với bát kỳ kỹ năng nào khác, luyện tập thường xuyên là chìa khóa để phát 
triên khả năng tính nhâm của trẻ. 


Các em nên thường xuyên rèn luyện các bài tập toán tư duy để củng cố kỹ năng 
và nâng cao khả năng giải toán. 


3.3. Tìm hiểu các phương pháp giải quyết vấn đề 


Phương pháp giải quyết vấn đề là các kỹ thuật và quy trình để giải quyết các vấn 
đê phức tạp. 


Trẻ nên khám phá những phương pháp này và học cách áp dụng chúng để giải 
các bài toán tư duy. 


3.4. Sử dụng các tài nguyên học toán tư duy phù hợp 


Học sinh cần tìm các nguồn tài liệu học tập phù hợp đề học toán quan trọng, bao 
gôm sách giáo khoa, sách tham khảo, video hướng dân và bài tập thực hành. 


Trung Tâm Gia Sư Kim Chỉ 


3.5. Học cách suy nghĩ sáng tạo 


Toán tư duy đòi hỏi sự sáng tạo để tìm ra giải pháp độc đáo cho các vấn đề 
phức tạp. 


Trẻ em nên học cách suy nghĩ sáng tạo và tìm ra những cách tiếp cận mới để 
giải các bài toán tư duy. 


3.6. Học toán tư duy với gia sư 
Vai trờ của gia sư dạy toán tự duy: 
Giúp trẻ hiểu bản chất của toán học 


Gia sư dạy toán tư duy giúp các em hiểu được bản chất của môn toán tư duy, 
giúp trẻ vận dụng kiên thức toán học vào các bài toán, bài toán thực tê. 


Gia sư có thê giải thích các khái niệm toán học một cách dễ hiểu và thực tế, giúp 
trẻ hiêu rõ hơn vê môi quan hệ giữa toán học và thê giới xung quanh. 


Hướng dẫn trẻ giải các bài toán phức tạp 

Gia sư dạy toán tư duy có thể hướng dẫn các em giải các bài toán phức tạp 
băng cách giải thích các bước giải bài toán và đưa ra các phương pháp giải bài 
toán khác nhau. 

Ngoài ra, gia sư còn có vai trò giúp trẻ em phát triển kỹ năng phân tích, giải 
quyêt vân đê, nâng cao kỹ năng tư duy toán học và tự tin giải các dạng toán 
khác nhau. 

Tạo môi trường học toán tư duy tích cực 

Tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích học sinh tham gia vào quá trình 
học tập là điêu rât quan trọng. Gia sư có thê giúp học sinh yêu thích toán hơn và 
động lực học tập tôt hơn. 


Đề xuất các bài tập và thử thách phù hợp 


Gia sư dạy toán tư duy có thể đưa ra các bài tập, thử thách phù hợp với trình độ 
và khả năng của trẻ. 


Trung Tâm Gia Sư Kim Chỉ 


Điều này tạo điều kiện cho các em nhanh chóng nâng cao kỹ năng toán học và 
đạt được thành tích tôt lớn hơn trong học tập. 


Hỗ trợ các em chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng 

Khi trẻ cần chuẩn bị cho các kỳ thị quan trọng, gia sự toán tư duy có thể giúp các 
em ôn lại những kiến thức đã học, đồng thời cung cấp các bài tập và bài kiểm tra 
thực hành để các em tự tin và vững vàng kiến thức khi làm bài thì. 

4. Quy trình đúng để giải một bài toán tư duy 

4.1. Đọc và hiểu đề bài 

Đầu tiên, các em cần đọc kỹ để hiểu nội dung và yêu cầu của đề bài đưa ra. 


4.2. Phân tích vấn đề 


Sau khi hiểu vấn đề, hãy phân tích thông tin và dữ liệu được cung cấp để tìm ra 
môi quan hệ và khuôn mẫu giữa chúng. 


4.3. Xác định giải pháp 

Dựa trên phân tích vấn đề, quyết định giải pháp phù hợp nhất đề tìm câu trả lời. 
Các kỹ thuật như suy luận, tóm tất, phân tích, phân loại, so sánh, đôi chiêu, v.v. 
có thê được áp dụng. 

4.4. Vận dụng kiến thức toán học 

Vận dụng các kiến thức, phép toán để giải bài toán và tìm lời giải. Các kỹ năng 
toán học cơ bản được sử dụng đê giải các bài toán bao gôm đêm, tính toán, 
phân sô, tỷ lệ, tỷ lệ phân trăm, đại sô, hình học, v.v. 

4.5. Kiểm tra lại kết quả: 

Cuối cùng, kiểm tra kết quả đề đảm bảo câu trả lời là chính xác và hợp lý. Nếu 
kêt quả không chính xác, hãy xem lại các bước trên và thử các giải pháp khác 


cho đến khi tìm được câu trả lời đúng. 


5. Các app học toán tư duy tốt và miễn phí dành cho trẻ em 


Trung Tâm Gia Sư Kim Chỉ 


125 KIDS 
Learn to Add 
UP to 2O 


1 +H 


= 


5.1. Math Games for Kids: 


Math Games for Kids là một app học toán tư duy miễn phí dành cho trẻ em từ 3- 
10 tuôi. 


Nó cung cấp các trò chơi toán học thú vị và vui nhộn để giúp trẻ học toán, bao 
gôm các trò chơi như cộng, trừ, nhân, chia, phân sô, v.v. 


Ứng dụng còn cung cấp các bài tập toán tư duy với độ khó từ dễ đến khó, giúp 
trẻ nâng cao kỹ năng tính toán và tư duy. 


Bạn có thể tải tại đây. 

5.2. Math Kids — Add, Subtract, Count, and Learn: 

Đây là một app học toán tư duy miễn phí dành cho trẻ từ 5-10 tuổi. Nó cung cấp 
các bài tập toán tư duy với độ khó từ dê đên khó, bao gồm cộng, trừ, nhân, chia, 


phân số, đại số, hình học, v.v. 


App này cũng cung cấp các trò chơi toán học và hình ảnh minh họa để giúp trẻ 
em học toán một cách vui vẻ và hiệu quả. 


5.3. Abacus: 


Abacus là app học toán tư duy miễn phí dành cho lứa tuổi từ 5-10 giúp trẻ học 
toán thông qua việc sử dụng bàn tính. 


Trung Tâm Gia Sư Kim Chỉ 


Ứng dụng này cung cấp các bài tập toán từ đơn giản đến phức tạp với các phép 
tính cộng, trừ, nhân, chia, phân sô và nhiêu hơn nữa. 


Abacus cung cấp các hình minh họa và video hướng dẫn để giúp trẻ hiểu rõ hơn 
vê các khái niệm toán học và cách sử dụng bàn tính. 


5.4. Kids Math: 


Kids Math cũng là một app học toán tư duy miễn phí và rất hay dành cho trẻ em 
từ 5-10 tuổi, cung cấp các bài tập toán tư duy đơn giản và thú vị. 


Ứng dụng bao gồm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, phân số, v.v. dạng hình 
minh họa và video hướng dân đề giúp trẻ hiệu rõ hơn vê các khái niệm toán học 
và giải các bài toán phức tạp. 


5.5. Math Kids — Math Games for Kids: 


Math Kids - Math Games for Kids là một app học toán tư duy miễn phí dành cho 
trẻ em từ 3-10 tuổi, cung cấp các game toán học thú vị và hấp dẫn. 


Ứng dụng này giúp trẻ học toán thông qua các trò chơi như cộng, trừ, nhân, 
chia, phân sô, v.v.. Nó cũng cung câp các bài tập với độ khó từ dê đên khó, giúp 
trẻ nâng cao kỹ năng tính toán và tư duy. 


5.6. Đặc điểm chung của các app học toán tư duy này 


Các app này. đều có giao diện đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với trẻ em. Hầu 
hết đều tải về và dùng miễn phí trên điện thoại thông qua Google Play và App 
Store. 


Tính năng và nội dung của chúng được thiết kế để giúp trẻ học toán một cách 
hiệu quả và thú vị, đông thời giúp phụ huynh và giáo viên theo dõi tiên độ học 
tập của trẻ. 


Còn rất nhiều app học toán khác trên thị trường dành cho trẻ em, bạn có thể tìm 
hiễu và lựa chọn ứng dụng phù hợp với nhu câu và độ tuôi của trẻ nhất. 


Nếu bạn muốn cho con học với gia sư dạy toán tư duy, Trung Tâm Gia Sư Kim 
Chỉ có thê hỗ trợ bạn thông qua dịch vụ tìm gia sư dạy kèm hoàn toàn miên 
phí! 


